


Mai Vang, Mua Xuan va 
Việt Nam 


Ly Lac Long 


Chao mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Mai Vang, Mua Xuân va Việt Nam 


Ly Lac Long 


Mai Vang, Mua Xuan va Việt Nam 





Mai, Lan, Cúc, Trúc là biểu tượng của bốn mùa: Xuân, Hạ, 
Thu, Đông. Mai vàng, một loài hoa đẹp cao quý chỉ nở mỗi 
năm một lần đúng vào dịp Xuân về, với dân Việt, hoa mai đã 
trở thành sứ giả biểu tượng cho mùa xuân của vùng đất 
phương Nam từ nghìn năm trước. Trong văn chương, hoa 
mai đã có mặt trong thơ của thiên sư Không Lộ, thiền su 
Mãn Giác từ thời nhà Lý, thiển sư Huyền Quang thời nhà 
Trần, trong thơ của Nguyễn Trãi thời nhà Lê, trong những tác 
phẩm nổi tiếng như Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, 
trong Lục Vân Tiên của Nguyễn đình Chiểu ... và rất nhiều 
những vần thơ, những áng văn của các văn thi nhân khác từ 
cổ chí kim viết để ca tụng hoa mai . Trong số này, có hai câu 
thơ, tương truyền là của Chu Thần Cao Bá Quát, mà khi đọc 
sẽ thấy ngay địa vị của hoa mai trong tâm tưởng của thi 
nhân Việt . 


“Thập tải luân giao cau cổ kiếm 

Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”. 

(Mười năm chu du tìm guom cổ 

Một đời chỉ cúi lạy hoa mai.) 

Thiền sư Huyền Quang, ông tổ thứ ba của thiền phái Trúc 
Lâm Yên Tu đã "phong" cho hoa mai ngang hàng "ngự su". 
"Ngự sử mai hai hàng chầu ráp 

Trượng phu tùng may rang pho quang" 

Mai cũng có mặt trong hai câu thơ khắc trên chiếc dĩa cổ 
cuả triều Nguyễn, trưng bày ở Huế mà tác giả theo tương 
truyền là của Nguyễn Du. 

"Nghêu ngao vui thú yên hà 

Mai là bạn cũ, hac là người quen” 

Nhưng hiện nay tác giả của hai câu thơ trên là đề tài đang 
được tranh luận . Giữa Nguyễn Du, Định Viễn Quận Vương 
và Đông Các Đại Học Sĩ Đinh Phiên, ai là tác giả vẫn chưa có 
kết luận.( Định Viễn Quận Vương là hoàng tử thứ 6 của vua 
Gia Long. Đông Các dai học sĩ Dinh Phiên là người đã phụng 
mệnh vua Gia Long làm phó sứ cho Cần Chánh đại học sĩ 
Nguyễn Xuân Tình sang Thanh năm 1819). 

Xuân đến- xuân đi, những ngày Xuân trôi qua, nhìn những 
cánh hoa mai vàng rơi lia khỏi thân cành như nhắc nhở dòng 
thời gian đến-đi, hoa nở- hoa tàn, tóc xanh- tóc bạc . Vòng 
đời luân chuyển, mọi việc trên đời đều vô thường. Vô thường 
của thời gian, vô thường của cỏ cây hoa lá, vô thường của 
kiếp người. Một sự chu chuyển tất yếu của thiên nhiên và 
sinh mệnh. Ai cũng đến đi, ai cũng trẻ già, ai cũng sống 
chết. Ngắn ngủi một kiếp người, đã là thế nhân làm sao 


thoát khỏi vòng sinh tử. Phàm nhân tục tử, như hau hết 
chúng ta, chắc ai cũng có những cảm giác băn khoăn, nuối 
tiếc, lo lắng, sợ hãi... khi nghĩ đến thời điểm phải rời xa trại 
tạm trú trần gian này. Làm sao có thể an nhiên, tự tại, thanh 
thản, san sàng đón nhận sanh tử vô thường như các bậc 
giác ngộ ? Dù có chờ hay chẳng đợi, thì con người vẫn phải 
phụ thuộc theo sự vận hành của đất trời, như một phần tử 
của bộ máy tạo hóa xoay chuyển và biến hóa mãi không 
ngừng. Dù vui hay buồn thì Xuân cũng đến và di. Như tâm 
sự của Chế Lan Viên khi xuân về : 

" Tôi có chờ đâu có đợi đâu 

Dem chi xuân lại gợi thêm sầu 

Với tôi tất cả là vô nghĩa 

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau... " 

Mỗi độ xuân về, có lẽ bài kệ thi "Cáo Tật Thị Chúng " của 
thiền sư Mãn Giác được nhắc đến nhiều nhất vì cái hay, cái 
đẹp của tứ thơ và phong thái của một bậc giác ngộ đối diện 
với Sinh, Trụ, Dị và Diệt của vạn vật và con người . 

Cáo Tật Thị Chúng 

"Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thượng lai 

Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. " 

(Xuân di, trăm hoa rụng 

Xuân đến, trăm hoa khai 

Đời thoáng ngang qua mắt 


Toc trén dau bac phai 

Chớ bảo xuân tàn hoa rung hết 

Đêm qua, sân trước một nhành mai.) 

Xuân đến trăm hoa khoe sắc thắm, xuân đi qua trăm hoa rơi 
rụng. Xuân đến và đi, với thiền sư, thanh thản, nhẹ nhàng, 
bình yên và an lạc . Với thời gian, tóc xanh mới đó đã thành 
bạc thì cũng chẳng có gì vướng bận tâm hồn. Những gì đã 
qua không nuối tiếc, những gì chưa đến không mong cầu. 
Bình thản, tự tại và an lạc sống với hiện hữu, trước những 
cảnh biến đổi của thời tiết thiên nhiên, trước những đổi thay 
dâu bể của cuộc đời. Nhưng đây là cách ứng xử của một bậc 
chân tu, đã giác ngộ lẽ sinh tử vô thường của cuộc sống. 
Còn thế nhân như chúng ta, tâm tư đầy ắp bóng dáng khổ 
luy của kiếp người. Lúc được thì vui, lúc mất thì buôn. Khi 
gần gũi thì hạnh phúc, khi ly biệt thì đau khổ. Được khen thì 
tươi tắn, bị chê thì ủ rũ. Như ý thì hân hoan, trái ý thì cáu 
giận... Tóm lại, chúng ta là phàm nhân, rất khó kềm chế 
lòng ham muốn của con người nên luôn bị chi phối bởi 
những cảm giác thương yêu, ghen ghét, lo âu, sợ hãi, buồn 
sầu, vui vẻ, khổ đau, hạnh phúc ... và làm sao không nao 
núng tâm thần trước những biến đổi lớn lao của cuộc sống. 
Nhưng đã sinh ra làm kiếp con người, dù có "Trải qua những 
(một) cuộc biển dâu; Những điều trông thấy mà đau đớn 
lòng", dù không đủ khả năng giác ngộ mọi việc như một bậc 
chân tu, dù phải chân ngắn bước dài, lên cao xuống thấp, 
thăng trầm theo buồn vui nhân thế thì chúng ta cũng phải 
sống, và sống cho trọn một kiếp trăm năm. Dù vẫn biết bài 
thi kệ "Cáo tật thị chúng", thiền sư Mãn Giác có ý nhắn dạy 


thé nhân về qui luật vận hành tat yếu của thiên nhiên và cái 
vòng tử sinh luân hồi của kiếp người. Nhưng mùa xuân đã 
qua mà thiền sư vẫn trông thấy một nhành mai ở sân trước. 
"Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận; Đình tiền tạc dạ nhất chi mai." 
Có chăng một cành mai nở muộn lúc xuân tàn? Hay thiền sư 
đã nhìn thấy sự trường cửu của mùa xuân nơi cành mai tàn 
có thực trước sân chùa? Theo qui luật thiên nhiên thì cành 
mai chắc chắn là không có hoa , nhưng sư Mãn Giác đã nhận 
ra thông điệp của mùa xuân kế tiếp, của thế hệ kế tiếp nơi 
cành mai không hoa ấy mà nói thế để truyền dạy cho thế 
nhân thông điệp: Mùa Xuân trường cửu trong vạn vật. Ước 
mong chúng ta có thể nhìn thấy sự trường cửu của mùa 
Xuân trong mọi việc đã qua, đang xảy ra và sắp đến. Mùa 
Xuân là mùa cây lá đâm chồi nẩy lộc, trăm hoa khoe sắc 
thắm... Mùa Xuân là mùa của sự sống, là biểu tượng cho sự 
cát tường của đời sống. 

Hoa mai đã duoc tao nhân, mặc khách ưa chuộng bởi cái vẻ 
đẹp thanh khiết cao quý, hương hoa nhẹ nhàng thanh tịnh . 
Trời càng lạnh, hoa càng tỏa hương thơm hơn nên hương 
của hoa mai còn được gọi là "lãnh hương" (hương lạnh). Màu 
vàng của hoa mai là màu tượng trưng cho sự vinh hiển cao 
sang, màu tượng trưng và dành riêng cho vua chúa thời xưa. 
Theo thuyết ngũ hành, thì màu vàng thuộc hành Thổ, nằm ở 
vị trí Trung Ương của bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Màu 
vàng cũng là màu biểu tượng cho nòi giống Việt. Cho nên 
chẳng có gì ngạc nhiên khi dân Việt phuơng Nam chọn mai 
vàng để đón Xuân, để đón cái Tết Nguyên đán thiêng liêng, 
cổ truyền của dân tộc . 


Nhiều quốc gia trên thé giới có một tập quan rat hay, họ gọi 
tên quốc gia bằng tên của một loài hoa như : Hòa Lan là xứ 
sở của hoa tulip, Bungari là đất nước hoa hồng, Nhật Bản là 
đất nước hoa anh đào, lá phong (maple leaf) là biểu tượng 
của Canada ...v.v Cũng là thảo mộc như bao loài thảo mộc 
khác nhưng nhưng những hoa, lá đó là biểu tượng của một 
quốc gia, mang trên mình sứ mệnh của một đất nước, 
chuyển tải cái hồn của cả một dân tộc. Cũng với định ý này, 
người Nhật đã vinh danh hoa anh đào là quốc hoa (kuni no 
hana) của Nhật Bản. ChoViệt Nam, nếu theo tập quán có ý 
nghĩa, hay và đẹp này thì hoa mai có thừa đủ mọi tiêu 
chuẩn để trở thành biểu tượng cho đất nước Việt Nam. Mặc 
dù là vậy, ở Việt Nam, hoa mai vẫn chưa được "vinh danh" 
xứng đáng với tầm vóc và phẩm chất của một loài hoa cao 
quý. Có lẽ, mọi người dân Việt nên suy nghĩ "dum" cho hoa 
Mai . Có thé nói, đây là suy nghĩ cho cả dân tộc va đất nước 
VN luôn chứ không phải cho riêng hoa mai. Phân của hoa 
mai thì chắc cũng đã hài lòng với những tước hiệu như "sứ 
giả của mùa xuân", " ngự su", "loài hoa cao quý", "bạn song 
hành với thi nhân" ... mà dân Việt đã dành tang cho hoa mai 
qua bao nhiêu thế hệ. 

Mỗi độ xuân về, ngoài trời tuyết phủ trắng cảnh vật. Đã bao 
nhiêu cái Tết chẳng có mùi vị Xuân trôi qua im lặng đến 
lạnh lùng như khí hậu lạnh Ičo của nơi này. Giao thừa đến 
không hay, giao thừa đi chẳng biết. Đôi khi có dịp cùng vài 
người bạn thân cạn vài ly rượu mừng Xuân, cũng thấy ấm 
áp, khuây khỏa vơi bớt nỗi buồn ngày Xuân xứ lạ đôi chút. 
Cùng nhau ôn lại quá khứ, nhắc lại những kỷ niệm đã qua. 


Chợt nhận ra, đã có qua nhiều thay đổi, khác biệt do cuộc 
sống mang lại . Những giấc mơ đầy nhiệt huyết thud nao 
dường như đã bị chôn vùi sâu dưới lớp bụi thời gian. Nhạt 
nhoà và mất dần dấu tích theo năm tháng trôi qua. Buồn lại 
kéo về tràn ngập, tát không vơi. 

Đón Xuân nơi xứ lạ 

Cành mai giả, màu vàng 

Ngoài trời tuyết phủ trắng 

Những giấc mơ muộn màng 

Ngày Xuân đem rao bán 

Tiếng tơ lòng ai mua ? 

Nỗi lòng người xa xứ 

Chờ cơn gió giao mùa . 

Thêm một mùa Xuân đang chờ ngoài ngõ, nỗi nhớ quê 
hương càng thêm da diếc. Tự nhủ lòng : Thôi đừng buồn nữa 
tôi ơi! Quê hương còn đó, bè bạn còn đây. Rồi sẽ có một 
ngày đất nở hoa, đón xuân về ngắm huỳnh mai nở hoa sân 
trước. 

Cầu nguyện cho mùa Xuân dân tộc và Việt Nam trường cửu 
trong lòng người dân Việt ly hương. 


Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tac dạ nhất chi mai 


Lý Lạc Long (Xuân 2005) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Danh may: TTL/ Ly Lac Long 

Nguồn: Vnthuquan - Thu viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 10 tháng 1 năm 2006 


